Sư thật về nội lực Việt Nam trong trích 
dân khoa học hàng đầu thế giới 2021 
TS. Lê Văn Út 


Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin 
Trường Đại học Tôn Đức Thẳng 


Báo Điện tử Dân Trí 


Ngày 30 tháng 10 năm 2021 


BÁO ĐIỆN TỬ 


HTTP://WWW.DANTRI.BnM.VN 


https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/su-that-ve-noi-luc-viet-nam- 





trong-trich-dan-khoa-hoc-hang-dau-the-gioi-2021- 
20211030083557165.htm 


Sự thật vê nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


DAN TRI Thứ Bảy 30/10/2021 - 08:37 


Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021 





(Dán trị) - Ti hồng kê mới nhất, năm 2021 Việt Nam có 65 đại diện nội lực vào top nhà 
khoa học trích dân hàng đâu thê giới. 


Hàng năm, việc công bố danh sách các nhà nghiên cứu thuộc tốp 100 ngàn các nhà 
nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thê giới theo Cơ sở dữ liệu Scopus là vẫn 
đê rât được cộng đông khoa học quan tâm. 


Năm 2021, kết quả này đã tiếp tục được công bồ bởi nhóm tác giả gồm TS. John P. A. 
loannidis (giáo sư thực thụ về y khoa, nghiên cứu sức khỏe và chính sách, khoa học đữ 
liệu y sinh và thống kê học thuộc Đại học Stanford, Mỹ), Jeroen Baas (giám đốc dữ 
liệu của Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan) và TS. Kevin Boyack (giám đốc điều hành của 
Công ty SciTech Strategies, Mỹ; chuyên về trắc lượng khoa học). 


Việc sử dụng Cơ sở đữ liệu Scopus thuộc Nhà xuất bản Elsevier của Hà Lan làm cho 
kết quả của nhóm tác giả trở nên tin cậy và có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng 
khoa học thế giới bởi lẽ Scopus là một trong hai cơ sở dữ liệu khoa học uy tín nhất trên 
thế giới hiện nay, bên cạnh Cơ sở đữ liệu Web of Science của Mỹ. 


Trong năm nay, nhóm tác giả trên công bố các danh sách các nhà nghiên cứu có trích 
dẫn khoa học cao thuộc tốp 100.000 hoặc tốp 2% trên toàn thê giới gồm xét theo thành 
tựu trọn đời, thành tựu năm gân nhât và thành tựu theo chuyên ngành. 


Các tiêu chí dùng để đánh giá đẳng cấp trích dẫn khoa học của một nhà nghiên cứu 
gôm tông số trích dẫn được chuẩn hóa, chỉ số H (H-index), chỉ số đồng tác giả (HM- 
index), chỉ số trích dẫn theo vị trí tác giả, chỉ sô tự trích dẫn và không tự trích dẫn. 


Như vậy, có thê thấy đắng cấp trích dẫn khoa học được xem xét khá toàn diện, không 
phải thuần túy là tông số trích dẫn khoa học mà một nhà nghiên cứu có được. 


Trong bài viết này, hai danh sách được quan tâm là danh sách tốp 100.000 hoặc tốp 2% 
các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học xét theo thành tựu trọn đời (career, tất cả các 
kết quả trích dẫn khoa học đến năm gần nhất) và theo năm (single year, kết quả trích 
dẫn khoa học của một năm gần nhất). 


Trên tinh thần phát triển nội lực, bài viết chỉ quan tâm đến các nhà nghiên cứu có quốc 
tịch Việt Nam và đang là nhân sự cơ hữu thuộc các tô chức thuộc Việt Nam (gọi tắt: 
nhà nghiên cứu nội lực). 


Những nhà nghiên cứu có quốc tịch Việt Nam nhưng được liệt kê dưới tên đơn vị kiêm 
nhiệm thì không được xem xét. 


Dù có sự giới hạn khá hẹp (nhưng đúng nghĩa nội lực) so với các kết quả thống kê gần 


đây nhưng kết quả trong bài này cho thấy có sự tăng mạnh những nhà nghiên cứu của 
Việt Nam trong tốp 100.000 hoặc tốp 2% các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học cao 


1of10 10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... 


2of10 


trên toàn thê giới. 


Cụ thể, trong năm 2021 Việt Nam có tổng cộng 22 nhà nghiên cứu được liệt kê trong 
tốp 100.000 hoặc tốp 2% nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới tính 


trên thành tựu trọn đời, và 65 người tương ứng tính trên thành tựu năm gần nhất. 


Kết quả này là một sự đột phá rất đáng kê về sự nhận diện thông qua trích dẫn khoa 
học của các công trình nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu nội lực của Việt Nam; bởi lẽ 


năm 2019 Việt Nam không có nhà nghiên cứu nội lực nào của Việt Nam được vào 


danh sách thành tựu trọn đời và chỉ có 10 người được vào danh sách thành tựu năm. 


Bằng các phương pháp thống kê đữ liệu, phân tích đữ liệu thu thập từ nhóm tác giả 


trên, đôi chiêu với dữ liệu gôc từ Cở sở đữ liệu Scopus và Web of Sclence và đôi chiêu 


lực lượng nhân sự nội lực của các viện/đại học (trong đó có gọi điện trực tiếp để kiêm 
tra thông tin), các kêt quả thu được như sau: 


Thứ nhất, Đối với thành tựu trọng đời, Việt Nam có tổng cộng 22 nhà nghiên cứu nội 
lực được liệt kê trong tốp 100.000 nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế 


giới từ dữ liệu gôc gôm: 





authfull 
Nguyen-Xuan, H. 
Duc, Nguyen Dinh 
Tuy, Hoang 
Son, Le Hoang 


Khoa, Dao T. 

Van Hung, Pham 
Phat, Vu N. 

Van Hieu, Nguyen 
An, Nguyen Ba 
Nam, Nguyen Hai 
Tran, Hai Nguyen 
Bui, Hung 

Hoang, Nhat Duc 
Pham, Binh Thai 
Hoang, Anh Tuan 
Nam, Nguyen Dang 
Nguyen, Trung Kien 
Hien, Le Van 

Dao, Van Duong 
Thai, Chien H. 
Hoang, Vo Van 
Vuong, Quan Hoang 


Thông tin chỉ tiết được xếp theo thứ tự hạng giảm dân như sau: 


Nhà nghiên cứu 


Nguyễn Xuân Hùng ĐH Công nghệ TP.HCM 


Nguyễn Đình Đức ĐHQG Hà Nội 


inst name np6020 firstyr lastyr 

.Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí 219 2008 2021 
.Vietnam National University Hanoi 140 199 2021 
Hanoi Institute of Mathematics 111 1971 2018 
Vietnam National University Hanoi 180 2010 2021 
Vietnam Atomic Energy Institute 9 1985 2021 
International University,Vietnam Na 33 2004 2021 
Vietnam Academy of Science and Te. 125 1988 2021 
Phenikaa University 142 2004 2021 
Vietnam Academy o† Science and Te. 94 1981 2021 
Hanoi College of Pharmacy 84 1999 2021 
Duy Tan University 67 2016 2021 
VinAl Research 86 1995 2021 
Duy Tan University 82 2012 2021 
University of Transport Technology 93 2016 2021 
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí 56 2017 2021 
Duy Tan University 118 2008 2021 
University of Transport and Commur 32 2007 2021 
Hanoi National University of Educatit 61 2005 2021 
Phenikaa University 9 2011 2021 
.Ton-Duc-Thang University 61 2010 2021 
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí 61 1996 2021 
Phenikaa University 96 2011 2021 

Hạng thế giới 

46861 

60916 


https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật vê nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


Hoàng Tụy Viện Hàn lâm KH&CN ViệtNam 81258 
Lê Hoàng Sơn ĐHQG Hà Nội S4000 
Đào Tiến Khoa Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 111448 
Phạm Văn Hùng ĐHQG TP.HCM 123588 
Vũ Ngọc Phát Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 125169 
Nguyễn Văn Hiếu ĐH Phenikaa 125835 


Nguyễn Bá Ân Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 126306 


Nguyễn HảiNam ĐH Dược Hà Nội 128490 
Trần Nguyễn Hải ĐH Duy Tân 150613 
Bùi Hải Hưng Viện nghiên cứu AI - Vingroup 154787 
Hoàng Nhật Đức ĐH Duy Tân 162525 


Phạm Thái Bình ĐH Công nghệ Giao thông Vậntải 162649 
Hoàng Anh Tuấn ĐH Công nghệ TP.HCM 165272 
Nguyễn Đăng Nam ĐH Duy Tân 167821 


Nguyễn Trung Kiên ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 169296 


Lê Văn Hiện ĐHSP Hà Nội 171699 
Đào Văn Dương ĐH Phenikaa 174338 
Thái Hoàng Chiến ĐH Tôn Đức Thắng 175372 
Võ Văn Hoàng ĐHQG TP.HCM 182749 
Vương Quân Hoàng ĐH Phenikaa 185537 


Kết quả cho thấy có 13 tổ chức có nhà nghiên cứu nội lực có trích dẫn cao gồm 10 đại 
học và 3 viện nghiên cứu; trong đó có 1 viện nghiên cứu ngoài công lập và 2 đại học 
ngoài công lập; cụ thể là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐHQG TP.HCM, ĐHQG 
Hà Nội, ĐHSP Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, ĐH 


3 of10 10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật v nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đâu thê giới... https://đantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


4of10 


Giao thông Vận tải TP.HCM, ĐH Dược Hà Nội, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, 
ĐH Duy Tân, ĐH Phenikaa, ĐH Công nghệ TP.HCM và Viện nghiên cứu AI - 
Vingroup. 


Điều rất đáng quan tâm là cả hai đại học ngoài công lập là ĐH Phenikaa và ĐH Duy 
Tân là có nhiêu nhà nghiên cứu nhât (3 người), cùng với Viện hàn lâm khoa học và 
công nghệ Việt Nam (cũng có 3 người). 


Có thê nói, những nhà nghiên cứu nội lực của Việt Nam được vào danh sách thành tựu 
trọn đời là những người có đắng cấp cao về công bố và trích dẫn khoa học, kết quả này 
mang tính bên vững và ôn định hơn. 


Cũng xin lưu ý thêm, trong danh sách thành tựu trọn đời của Việt Nam, có một nhà 
khoa học đã mật hai năm trước, Cô GS. Hoàng Tuụy, Cố Viện trưởng Viện toán học 
Việt Nam. Công trình Scopus gân nhât của ông được công bô vào năm 2018. 


Điều này thật sự rất thú vị vì các nhà nghiên cứu có thể không còn nữa nhưng những 
công trình của họ vẫn được sự quan tâm của cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. 
Đây có thể là động lực để các nhà nghiên cứu chân chính dẫn thân không mệt mỏi vào 
nghiệp nghiên cứu. 


Từ đó, họ có thê để lại những công trình có ý nghĩa quan trọng cho chuyên ngành và 
có thể cho những ứng dụng góp phần cải tiến chất lượng cuộc sống của nhân loại. Và 
khi đó, nhà nghiên cứu có thể tồn tại mãi mãi dù họ có thê không còn nữa. 


Thứ hai, Đỗi với thành tựu năm gần nhất, Việt Nam có tổng cộng 65 nhà nghiên cứu 
nội lực được liệt kê trong tốp 100.000 hoặc tốp 2% nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa 
học hàng đâu thê giới từ dữ liệu gôc gôm: 





authfull inst_name np6020 firstyr  lastyr 

Duc, Nguyen Dinh Vietnam National University Hanoi 140 1996 2021 
Son, Le Hoang Vietnam National University Hanoi 180 2010 2021 
Nguyen-Xuan, H. Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí w 219 2008 2021 
Vo, Xuan Vinh University of Economics Ho Chi Minh C 90 2005 2021 
Tran, Hai Nguyen Duy Tan University 67 2016 2021 
Tran, Bach Xuan Hanoi Medical University 254 2015 2021 
Pham, Binh Thai University of Transport Technology 93 2016 2021 
Hoang, Nhat Duc Duy Tan University s2 2012 2021 
van Hieu, Dang Thang Long University 49 2014 2021 
Hoang, Anh Tuan Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí w 56 2017 2021 
Van Hung, Pham International University,Vietnam Nati 53 2004 2021 
Nguyen-Thoi, T. Ton-Duc-Thang University 185 2007 2021 
Trung, Tran Hoa Binh University 72 2005 2021 
Thai, Chien H. Ton-Duc-Thang University 61 2010 2021 
Nguyen, Trung Kien University of Transport and Communic 52 2007 2021 
Nguyen, Truong Khang Ton-Duc-Thang University 145 2007 2021 
Nguyen, Thang Trung Ton-Duc-Thang University 72 2014 2021 
Le, Thai Ha Fulbright University Vietnam 33 2012 2021 
Nam, Nguyen Dang Duy Tan University 118 2008 2021 


10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật vê nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đâu thê giới... https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 








6dyCi1! L KÍIIIUIECI1S E112 





Thông tin chỉ tiết được xếp theo thứ tự hạng giảm dần là: 





10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIớI... 


6of10 


Nhà nghiên cứu 
Nguyễn Đình Đức 
Lê Hoàng Sơn 
Nguyễn Xuân Hùng 
Võ Xuân Vinh 

Trần Nguyễn Hải 
Trần Xuân Bách 
Phạm Thái Bình 
Hoàng Đức Nhật 
Đặng Văn Hiếu 
Hoàng Anh Tuấn 
Phạm Văn Hùng 
Nguyễn Thời Trung 
Trần Trung 

Thái Hoàng Chiến 


Nguyễn Trung Kiên 


Nguyễn Trương Khang 


Nguyễn Trung Thắng 
Lê Thái Hà 

Nguyễn Đăng Nam 
Nguyễn Văn Hiếu 


Phùng Văn Phúc 


Đơn vị 

ĐHQG Hà Nội 

ĐHQG Hà Nội 

ĐH Công nghệ TP.HCM 
ĐH Kinh tế TP.HCM 
ĐH Duy Tân 

ĐH Y Hà Nội 

ĐH Công nghệ G1ao thông Vận tải 
ĐH Duy Tân 

ĐH Thăng Long 

ĐH Công nghệ TP.HCM 
ĐHQG TP.HCM 

ĐH Tôn Đức Thắng 

ĐH Hòa Bình 

ĐH Tôn Đức Thắng 

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 
ĐH Tôn Đức Thắng 

ĐH Tôn Đức Thắng 

ĐH Fulbright Việt Nam 
ĐH Duy Tân 

ĐH Phenikaa 


ĐH Công nghệ TP.HCM 


https://dantri.com.vn/prinf-20211030083557165.htm 


Hạng thế giới 
5950 
6766 
6819 
9529 
14750 
19882 
21589 
22302 
31140 
32939 
37) 21 
46054 
48770 
50677 
53487 
62836 
66151 
74064 
S1654 
82172 


63197 


10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... 


7of10 


Nguyễn Hoàng Long 
Đặng Văn Hiếu 

Đào Văn Dương 
Chu Đình Tới 
Vương Quân Hoàng 
Trần Đình Phong 

Lê Văn Hiện 


Lê Văn Quyết 


Phan Thanh Sơn Nam 


Võ Nguyễn Đại Việt 
Nguyễn Đức Hòa 
Tạ Sơn Xuất 

Đỗ Minh Hoạt 
Nguyễn Quyên 

Lê Anh Tuấn 

Bạch Long Giang 
Đào Tiến Khoa 
Huỳnh Vĩnh Phúc 
Nguyễn Thời Trung 
Định Gia Ninh 
Nguyễn Hải Nam 


Lê Minh Quý 


ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội 94129 

ĐH Thăng Long 104222 
ĐH Phenikaa 108442 
ĐHSP Hà Nội 110977 
ĐH Phenikaa 115981 


Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 119201 


ĐHSP Hà Nội 121703 
ĐH Duy Tân 122357 
ĐHQG TP.HCM 124623 
ĐH Nguyễn Tất Thành 130351 
ĐH Bách khoa Hà Nội 131688 
ĐH Bách khoa Hà Nội 133211 
ĐH Duy Tân 134747 
ĐH Duy Tân 137322 
ĐH Hàng Hải Việt Nam 138319 
ĐH Nguyễn Tất Thành 138947 


Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 140933 


ĐH Đồng Tháp 147636 
ĐH Tôn Đức Thắng 148476 
ĐH Bách khoa Hà Nội 148576 
ĐH Dược Hà Nội 150305 
ĐH Bách khoa Hà Nội 151654 


https://dantri.com.vn/prinf-20211030083557165.htm 


10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... 


8of10 


Vũ Ngọc Phát 
Phạm Văn Việt 
Phạm Ngọc Anh 


Hoàng Văn Tùng 


Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
ĐH Gñao thông vận tải TP.HCM 
Học viện CNBCVT Việt Nam 


ĐH Kiến trúc Hà Nội 


Đỗ Nguyễn Văn Vương ĐH Tôn Đức Thắng 


Trần Tuấn Hiệp 

Phạm Thanh Đồng 
Trần Vĩnh Lộc 
Nguyễn Huy Tuấn 
Nguyễn Văn Chương 
Nguyễn Thành Chung 
Nguyễn Thị Hồng 


Nguyễn Ngọc Hiếu 








Nguyễn Công Lượng 
Lý Hải Bằng 

Trần Huy Hùng 

Võ Đình Bảy 

Đỗ Thị Hoa 

Đào Thanh Phong 
Ninh Thế Sơn 
Nguyễn Nhật Tân 


Nguyễn Minh Đức 


ĐH Phenikaa 

ĐHQG Hà Nội 

ĐH Tôn Đức Thắng 

ĐHQG TP.HCM 

ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn 

ĐH Quảng Bình 

ĐH Cần Thơ 

ĐH Duy Tân 

ĐH Phenikaa 

ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 
ĐH Phenikaa 

ĐH Công nghệ TP.HCM 

ĐH Nguyễn Tất Thành 

ĐH Tôn Đức Thắng 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
ĐH Tôn Đức Thắng 


Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM 


https://dantri.com.vn/prinf-20211030083557165.htm 


155893 


157490 


157573 


162070 


162315 


162396 


164299 


165970 


167251 


169046 


169464 


171457 


172679 


173185 


173918 


175758 


180201 


185211 


188289 


189398 


189665 


189853 


10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật vê nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


Như vậy, Việt Nam có tât cả 29 tô chức có nhà nghiên cứu nội lực được vào danh sách 
trên, trong đó có 2 viện nghiên cứu, I học viện, 1 bệnh viện và còn lại là các nhà khoa 
học nội lực đên từ các đại học. 


Tổ chức có nhiều nhà nghiên cứu nội lực nhất trong danh sách là trường ĐH Tôn Đức 
Thắng, có 9 người và chiếm 13.8% trong tổng số trong cả nước. Các trường đại học 
ngoài công lập ĐH Duy Tân và ĐH Phenikaa tiếp tục có nhiều nhà nghiên cứu nội lực 
được liệt kê vào danh sách này, tương ứng có 7 và 6 người. 


Các trường ĐH ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và ở Miền Trung cũng có nhà khoa học 
nội lực trong danh sách này gồm ĐH Cần Thơ, ĐH Đồng Tháp và ĐH Quảng Bình. 


Có thê có ý kiến cho rằng các nhà nghiên cứu được liệt kê vào danh sách thành tựu 
trọn đời thì đăng câp hơn những nhà nghiên cứu được liệt kê vào danh sách năm. 


Tuy nhiên, việc so sánh hay xếp hạng thì lúc nào cũng dễ tranh cãi. Thực tế thì danh 
sách thành tựu trọn đời thường dành cho các nhà nghiên cứu lâu năm hơn, có trích dẫn 
tương đôi ôn định. 


Những nhà nghiên cứu trẻ thì ít khi được liệt kê vào danh sách này vì việc có trích dẫn 
khoa học cao trong thời gian ngăn nói chung là rât khó, có thê trừ những trường hợp 
hệt sức ngoại lệ và đặc biệt xuât sắc. 


Đối với danh sách thành tựu năm gần nhất, việc đánh giá trích dẫn khoa học được lấy 
trong năm gần nhất (theo định nghĩa) những có thê nói đó là thành tựu "chín mùi" của 
các nhà nghiên cứu; thực tế thì các nhà nghiên cứu này đã xây dựng nền tảng từ trước 
đó nhiều năm và để năm gần nhất có được thành tựu trích dẫn cao. 


Tuy nhiên, qua thực tế của Việt Nam, có thê dễ thấy là việc được vào danh sách thành 
tựu trọn đời thì nói chung là khó hơn vào danh sách thành tựu năm gân nhất. 


Những thành tựu trên cho thấy sự bứt phá của các đại học Việt Nam trong nghiên cứu 
khoa học và đặc biệt là trích dẫn khoa học. Việc này đã góp phần quan trọng vào quá 
trình nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo dục của đất nước, cũng như việc tăng 
cường sự nhận diện của thương hiệu Việt Nam/các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam 
trên phạm vi toàn cầu. Và về phương diện xếp hạng đại học quốc tế thì trích dẫn khoa 
học là một tiêu chí rất quan trọng, có khi mang tính quyết định đề các đại học Việt 
Nam được các tô chức xếp hạng đại học thế giới phi nhận. 


Việc công trình được trích dẫn cao và được ứng dụng vào thực tiễn đề phát triển thành 
các công nghệ/chính sách giúp ích cho cuộc sông hoặc có giá trị thương mại cao thông 
thường là hai khái niệm khác nhau. 


Số lượng trích dẫn khoa học đến một cách tự nhiên thì nói chung là khó và khi đó 
thành tựu trích dẫn cao rất đáng được trân trọng nhưng việc này chỉ đừng ở khía cạnh 
nhận diện cho các công trình nghiên cứu, chứ việc được trích dẫn cao chưa phải là yếu 
tố quyết định cho giá trị đích thực của một công trình nghiên cứu như đã nêu. 


2of10 10/30/2021, 12:12 PM 


Sự thật vê nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thê gIỚI... https://dantri.com.vn/print-20211030083557165.htm 


Ngoài ra, vẫn có các kỹ thuật đề tăng trích dẫn khoa học và số lượng trích dẫn khoa 
học có được từ các kỹ thuật này thì có thê xem là trích dẫn ảo. Việc tăng trích dẫn khoa 
học theo hướng trích dẫn ảo thì không được ủng hộ. 


Tóm lại, tình hình phát triển nghiên cứu khoa học của Việt Nam là khả quan trong thời 
gian qua. Việc các công trình nghiên cứu của Việt Nam được trích dẫn cao thì bước 
đâu là một sự nhận diện quan trọng trên phạm vi toàn câu. 


Thành tựu này chắc chắn là kết quả của những chính sách phù hợp, tiếp cận thông lệ 
quốc tế trong nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có 
chính sách tự chủ cho các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học của đât nước. 


Bước tiếp theo chắc chắn là sẽ không chỉ dừng ở số lượng trích dẫn mà là việc đưa 
ngày càng nhiều các công trình nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống đề Việt Nam có thể 
sở hữu thêm nhiều công nghệ, phát triển thêm nhiều chính sách và khi đó sản phẩm 
nghiên cứu sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào GDP của đất nước thông qua việc thương 
mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. 


TS. Lê Văn Út, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin, Trường Đại 
học Tôn Đức Thắng 


Link nội dung: hffps://dantri.com.vn/ø1ao-duc-huong-nghiep/su-that-ve-nor-luc-viet- 
nam-trong-trich-dan-khoa-hoc-hang-dau-the-gioi-2021-20211030083557165.htm 








10 of10 10/30/2021, 12:12 PM 


